Ngụ Ngồn Bói Ca 
Vương Quân Hoàng 
Ngày 25 tháng 4 năm 2021 





@2020 Đàm Thu Hà - Ø/ đá (tranh sơn dầu) 


Ngụ Ngồn Bói Ca 


Vương Quân Hoàng 





K”nh tế và Dự báo, 2017-2018 


Giới thiệu: 


Những trang tiếp theo gom góp 15 mẩu chuyện ngụ ngôn về nhân vật gọi là Bói-Cá tiên 
sinh, được viết lại thành dạng truyện ngắn, không có truyện nào dài quá một trang. 
Nếu để rải rác thì ai có muốn tìm lại cũng khó, nay tôi gom cả lại một tập cho dễ tìm và 
đọc một lượt là hết. 


Các truyện ngụ ngôn này được đăng rải rác trên tờ 2⁄2 tế và Dự báo, ở mục Khoảng 
Lăng, trong các số thuộc năm 2017 và 2018, dưới bút danh Cáu Châng. 


Tác giả xin chân thành cảm ơn anh Lê Xuân Đình và chị Đỗ Phương Lan, đã động viên 
(và thúc giục) để chúng phải ra đời đúng lúc. Quả nhiên, sự thúc giục rất quý giá. Vì 
sau này khi thiếu nó, chẳng có thêm mẩu nào nữa được ra đời. 


Các bức tranh cho bài đều của họa sỹ Bùi Quang Khiêm, xin cảm ơn họa sỹ Khiêm. 


Vương Quân Hoàng 


Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2021 


KHOẢNG LẶNG 


Lời Ban Biên tập: 


Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn phấn đấu để trở thành 
người bạn đông hành cùng với những thành công của đông 
đảo bạn đọc gần - xa, trong nước và nước ngoài bằng 
những thông tin, kiến thức chuyên sâu và hữu ích trong 
nghiên cứu, phản biện xã hội và hoạch định chính sách. 
Theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, từ số này Tạp 
chí sẽ mở chuyên mục mới với tÊn gọi KHOẢNG LẶNG, 
giới thiệu những mẫu chuyện dạng “ngụ ngôn” vừa khôi 
hài, châm biếm, vừa thâm thúy để thư giãn, nhưng cũng 
nói lên những vấn đề bạn đọc quan tâm. 





Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Bùi Quang Khiêm 


Kế heAch hoàn háo 


Ngài Bói-Cá hiểu sâu biết rộng, lại cũng có đầu óc lập kế hoạch chi li. 

Bữa nay, tờ mờ sáng ngài đã đậu trên cành cao suy tư. Ngài có thể kiểm 
soát tốc độ bay, khi nhanh lúc chậm. Vậy tính sao cho khi thư thả, lúc khẩn 
trương, việc bắt cá đỡ tốn sức. 

Kinh nghiệm xử lý bọn cá dưới ao giúp ngài đoán biết con nào to hay bé, 
mau lẹ hay lờ đờ. Nhờ vậy, làm chủ được cơ hội vồ chộp chuẩn nhất, thể mới 
còn nhiều thời gian để suy ngâm chuyện thiên địa. 

Ngài lại hiểu cả lòng mình, sức vóc ấy ngày mấy bữa, mỗi bữa mấy con, 
biết rõ sự dành dụm nay mai. Cá con chờ lớn, cá to xơi trước... 

Vạn chuyện, ngài tính được cả. 

Nghĩ nháp, rồi lên kế hoạch để hành động. Việc “vận trù” ấy ngài cũng 
thạo lắm. Kế hoạch xong, chưa yên tâm, lại chỉnh. Phàm là sự hoàn hảo thì 
đòi hỏi kỳ công. Có phải làm lại bao lần Bói-Cá cũng không nề hà... Cứ thế, 
ngài miệt mài sự nghiệp toán học. 

Hết ngày, ngài hết sức tâm đắc với kế hoạch kiếm ăn hoàn hảo được soạn 
ra. Ngài Bói-Cá thốn thức, không sao ngủ được. 

Cảm giác cồn cào ở bụng. Hóa ra Ngài... đói. 


Chấu Chàng 


óó Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


(Nhẹ gánh, thánh thơi 


\ Ê Dạo này thấy ngài Bói-Cá ít giao 
Ñ/ thiệp, hay trầm tư. Chim-Gáy tới 
thăm. Gáy nói: 

- Bữa nay trời đẹp, ngà! nên đi cùng 
tôi thăm ruộng lúa. Lúc này sắp mùa 
gặt, ruộng đông vui, nhiều chim kéo 
về. Ngài ra đó còn biết thêm nhiều 
việc đời. 

Bói-Cá đã điểm tâm, nên vui vẻ đi 
cùng Gáy. 

Ngài thấy ruộng lúa sắp chín vàng 
2s thì xúc động lắm. Đồng ruộng mênh 
200D nón: bóica và Gáy và vào nơi 

À V447 vàng ruộn. 

Bên đám ruộng trông sung túc, 
được mùa, Bói-Cá lân la hói chuyện. 
Lạ thay chẳng mấy ai trả lời. Anh thì 
mải gồng chống đỡ gió, anh lại gồng 
giữ bông, hay bận che chắn bọn chim 
chóc chỉ chờ vặt hạt chín. Anh nào cũng lưng còng, mặt úp. Mãi mà vẫn chưa 
được câu nào ra đầu ra đũa. 





⁄⁄Z‹i 22⁄4 ¬— 
cưkLc ` CA 
<< 


Bùi Quang Khiêm 


Thấy Bói-Cá nản, Gáy bảo: 

- Ta sang phía bên kia, chỗ ấy lao xao, vui vẻ. Các anh bên ấy vươn lên vẫy 
chào, có dáng hay chuyện. 

Quả nhiên sang bên ấy bắt chuyện được ngay. Tò mò, Bói-Cá hỏi: 

- Cùng cánh đồng này sao hai bên tính cách khác nhau? Bên kia đăm đăm, 
bên này hồ hởi. 

Một anh Lúa đang lắc lư theo gió nhanh nhấu: 


- Vâng, hoàn cảnh khác nhau. Chúng em nhẹ gánh, thẳnh thơi lắm. Các bác 
bên kia suốt ngày cau có, chăm chăm giữ đám hạt chín. Phí cơ hội hưởng cái 
vui múa hát, tán gẫu những ngày nắng đẹp... 


Vừa nói, anh Lúa ưỡn ngực, dang tay như muốn ôm trời đất vào lòng, mắt 
long lanh không giấu sự kiêu hãnh. Đôi tay Lúa đập đập vào thân mình đang 
đu đưa, khiến cánh lá phất phơ. 


Bói-Cá mắt tinh nhận ra, phía bên này, anh nào cũng chỉ toàn hạt lép... 
Chấu Chàng 


| 00 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


GIA TDUYỂN.. 





Xóm chim lao xao mấy hôm rày vì bọn Bồ-Nông lạ. Chúng đến xóm kiếm ăn. Chỉ có ba thằng, 
nhưng bắt cá chăm chỉ từ sáng đến đêm, ăn rất khỏe. Bói-Cá lo lắng, bay đậu không yên, tối đến 
bèn đòi họp xóm. 


Nể ngài, bọn chim dù đã ngáp ngủ đều đến, vắng mỗi cô Cò. Ngài yêu cầu họp kể tội bọn Bồ- 
Nông, rồi ra quyết định tổng cổ bọn quậy phá khỏi xóm. 


Đủ các loại ý kiến loạn xạ. Chào-Mào, Liếu-Tiếu cãi hăng còn suýt mổ nhau - dù cùng ý kiến 
rằng có hết cá thì vẫn còn sâu. Chim Sâu bị khiến trách vì lan man, nhân dịp đông đủ xóm kiện cáo 
chim sẻ tự tiện vào tổ ngủ trưa. Sáo thì tranh thủ tiếp thị dịch vụ dọn đẹp. 


Bói-Cá đập mỏ vào chạc cây, quát: 

- Không bàn chuyện xằng nữa. Tất cả tập trung vào việc ăn cá! 

Xóm im bặt. Mãi cũng có giọng Chim-Gáy cất lên từng tiếng rành rọt: 

- Thưa ông Bói-Cá, nhưng mà ông cũng là tay bắt cá thiện nghệ, và ăn cá chủ lực... 
Khó xử, ngài nạt: 


- Hỗn. Ta bắt cá có phong cách, ăn cá có đạo lý! Nhiều đời gia truyền đã như thế. Đâu như cái 
bọn phầm ăn tục uống, chả có lê nghĩa, lang bạt kiểm ăn... 


Chưa dứt lời, bỗng thấy Cò hổn hển xông vào. Té ra, Cò muộn họp vì mải đi rình Bồ-Nông, rồi 
bị bọn chúng phát hiện. Mãi mới về được. 


Bói-Cá hỏi: 

- Rồi sao nữa? 

Cò: - Dạ, bọn họ to khỏe, mỏ như cái gầu xúc, chỉ sợ lơ mơ phạng cho một nhát là toi đời... 
Bói-Cá giục: 

- Mày nói mau lên xem nào. 

Cò: - Hóa ra, họ hiền lành, thưa gửi lễ phép. Họ đưa cho hai tờ giấy, bảo đọc rồi về báo cáo... 
Bói-Cá: - Thế tờ giấy ấy nói gì? 

Cò: - Một tờ ghi “Chứng chỉ phong cách và đạo đức bắt cá”. Tờ kia: “Được bắt cá toàn cõi”. 


Nghe tới đây, tai ngài ù đi, mắt tối sầm, ngất lịm. Bọn chim xúm lại cùng chữa chạy. Lát sau, 
ngài mở mắt thêu thào: 


- Nghề bắt cá gia truyền của ta đã đạt cực đỉnh tài hoa, được thiên hạ tôn là “bói”. Thế mà bây 
giờ mới biết, xưa nay nhà ta toàn đánh bắt lậu! 


Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


Chim Sư 


M- sáng hè, xóm lặng im. Bọn 
chỉm đang chăm chú nghe 
một tay lang bạt mới xuất hiện. Không 
biết giống gì, nhưng lông đủ màu, điệu 
bộ ngộ nghĩnh, kiến thức lạ lẫm. Kể 
chuyện mà như danh sư giảng bài, nên 
xóm gọI là Chim-Sư, đáp ứng mọi tò 
mò của xóm chim ham học. Chim-Sâu 
học cách tìm sâu buổi chiều, đỡ phải 
dậy sớm. Bọn Sẻ biết đường trộm lúa 
trong kho khi ngoài đồng hết thóc. 
Bùi Quang Khiêm Chào-Mào nắm được tỉnh thần thời 
trang đề dự thi nhan sắc... 





Ngẫm nghĩ, thấy cần nâng tầm nghệ thuật bắt cá, Bói-Cá cũng khẩn khoản nhờ 
chỉ dậy. Chim-Sư nhận lời chỉ cho ba bí quyết, đổi lại Bói-Cá trả công bằng hiện vật 
đánh bắt. Khóa học nâng cao diễn ra bên Ao Châu. Chim-Sư và Bói¡-Cá đậu trên 
cành tre gIữa ao. Bọn chim tò mò dự thính đậu loanh quanh. 

Đầu tiên, Chim-Sư chỉ ra cần chấm dứt thói bay lượn điệu đà, mất sức. Đánh bắt 
cá phải cốt ở hiệu quả. Bói-Cá gật gù ghi nhớ. 

Tiếp đến, quan sát con mồi vừa sức. Bói-Cá hiểu ngay. Đã vài lần vồ trượt cá bé 
nhanh nhẹn, chưng hứng bực mình. Lúc gặp phải cá to thì quá sức, có khi còn bị lôi 
đi suýt to1 mạng. 

Cuối cùng, cần lao xuống nước tốc độ cao, kẹp mỏ chặt, kiên quyết truy đuổi con 
mồi dưới nước. Thuận lợi thì đạp nước, vỗ cánh vọt lên. Bói-Cá hoan hỉ, còn đám 
chim đồng thanh ca ngợi danh sư. Chim-Sư lấy làm đẹp lòng lắm. 

Thế rồi, cả bọn năn nỉ xin được thị phạm. Không thể từ chối, Chim-Sư nhận lời. 
Xóm chim nín thở chờ màn trình diễn. 

Quan sát rất nhanh, dường như đã xác định mục tiêu, ngài lao xuống. Thoáng cái 
ngài đã lặn vào làn nước. Nhìn từ trên thấy trong đáy nước mờ ảo, ngài đang xoay 
vòng vũ điệu chân-cánh-mỏ giữa cuộc thủy chiến hùng tráng. Thoáng chốc, đã kẹp 
chặt con mồi. Rõ là phần thắng của Chim-Sư đã phân định từ trước! 

Không riêng Bói-Cá mà cả xóm sửng sốt khâm phục, ra sức trầm trồ. 

Có điều, mãi ngài chưa vọt lên. 

Chờ một lúc, e có chuyện chẳng lành, Bói-Cá lao xuống cấp cứu, mỏ kẹp cổ, chân 
đỡ cánh, hì hục kéo ngài lên. Tới bờ, Chim-Sư nằm bất tỉnh. Cổ ngoẹo, diều õng 
nước. Con mồi ngài săn được văng ra: mẩu gỗ mục đài non nửa gang tay./. 


Châu Chàng 


| 00 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 





Bùi Quang Khiêm 


DINH CƠ 


Bói-Cá vốn ở hang đào ven ao đã lâu, nay muốn có dinh cơ mới. Ngài đi tham 
khảo cách xây nhà của bọn chim. 


Thăm nhà Sẻ trên cành phi lao trước. Được cái mặt tiên đẹp, trên cao thoáng gió. 
Nhưng ở chơi một lúc thì chóng mặt. Gặp gió, tổ lắc lư như sắp rụng. Đã vậy, tổ đan 
thưa bằng cọng phi lao - dù Sẻ bảo chắc lắm - ngài thấy nó chỉ chực bung ra. Ngài 
đành chào, rồi rẽ qua Chim-Sâu. 


Tổ Chim-Sâu nằm ở chạc cây mít, nơi thấp hơn, nhưng bền tốt, làm bằng cọng 
tẻ xuyến chi, vừa dai vừa dài. Nhà rộng, đủ cho chục trứng, còn có chỗ tiếp khách. 
Bói-Cá hỏi cách làm, Chim-Sâu vui vẻ hướng dẫn. Trước tiên, dẫn bay rụng cánh 
chọn được chục cọng. Về lọc còn được hai ba. Rồi cắt, chuốt, đan sợi. Chim-Sâu 
khéo léo, chân giữ sợi, mỏ luồn, chân kéo buộc, đều và nhanh. Bói-Cá loay hoay cả 
giờ, không được sợi nào ra hồn... cứ làm đi, rồi hỏng lại. 


Nản. Ngài buông. Bóp đầu nghĩ cách nhàn hơn. 


Bói-Cá bay lòng vòng, chẳng mấy chốc soi được một tổ mối lớn. Bọn mối bỏ đi, 
để lại thành quách bề thế. Bên trong rộng, nhiều ngóc ngách. Ngài chỉ dùng mỏ và 
chân gạt qua gạt lại, đắp đắp, đào đào chừng đôi giờ đã có cơ ngơi ra dáng đàng 
hoàng. Lại có cả kho trữ thực phẩm. 

Ngài ưng ý lắm, chuyển vào dinh thự mới, mời bọn Sẻ, Sâu đến chơi. Khỏổi phải 
nói, chúng nó lác mắt thán phục, hết lời ca ngợi. 

Từ hôm đó, cứ sáng sớm Bói-Cá lại ra cửa hát ông ống, tinh thần phấn khởi. 

Bặt đi mấy hôm không nghe tiếng hát, Sẻ và Sâu rủ nhau đến thăm. Đánh tiếng 
mãi không thấy al, chúng ra bờ ao tìm, kinh ngạc bắt gặp Bói-Cá tiểu tụy, thâm 
quầng, chân tay run rẩy. 

Bói-Cá kể như mết: - Thấy dinh cơ tốt, rộng rãi, lũ chuột tự tiện đến ở. Đuối cũng 
không đi. Bọn này đã hôi lại xấu nết. Cá dự trữ nó ăn bằng hết. Suốt đêm sục sạo, 
làm mình không dám ngủ, chỉ lo lên cơn đói nó lại xơi tái miếng đùi... Hết chịu nổi, 
Bói-Cá tìm về tổ cũ thấy bọn cua cũng đã chiếm mất, lấp đất kín cửa hang, đành 
chịu cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày nay... 


Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


LIÊN DOANH! 


Mùa xuân nay, không hiệu sao cá ít hăn. Bữa 
no bữa đói, khiên Bói-Cá ngầm ngợi. Rôi kê 
nảy ra. Ngài có uy, nên gọi Cò đên bảo: 


- Đánh bắt khó khăn, để no, ta phải liên 
doanh nuôi cá. 

Cò gật gù, nói thêm: 

- Xét ra, nuôi rô và diễc. Bọn này sông đaI, 
đẻ nhiêu. 

Thống nhất phân công, cả hai chăm sóc 
chung, không phân biệt. Nhưng BóI-Cá chịu 
trách nhiệm và hưởng chính cả rô. Cò thì 
chuyên cá diệc. AI chăm chính loại nào được 
`. hưởng 8 phân thu hoạch loại đó. Hêt mùa tông 
Bài Pin Khiêm. kêt và chia nhau. Trong lúc nuôi trông, không 
được tư túi của liên doanh. 





Quả nhiên, rô và diếc lớn nhanh. Thức ăn thiểu thì bảo nhau đi kiếm thêm rau cỏ vê. 
Đôi lúc cũng bôi dưỡng bọn cá cả giun dễ giàu đạm. Chả mây chốc, đã thây đàn cá đông 
đúc bội phân. 

Có bữa thèm lắm, Bói-Cá nhằm tính, đông thế này bắt một con ăn cho sướng. Mà bắt diễc 
thì lợi vì nêu còn, cuỗi mùa thì 10 phần Cò hưởng 8. Thói đời, ngon quen miệng, Bói-Cá 
ăn thường xuyên hơn. Rồi ăn hàng ngày. Mỗi lần ăn cũng tăng dân, từ một lên vài con diếc. 


Thây diếc vơi đi nhiêu, Cò sinh nghi, hỏi Bói-Cá: 

- Sao diệc bị mật đi đâu thế? Vài hôm mà thấy vơi hăn? 

BóI-Cả tảng lờ: 

- Còn mất là chuyện của ông Trời, sao ta biết. 

Dù không có băng cớ là Bói-Cá ăn, nhưng vẫn nghi ngờ, lòng Cò buôn bực. 

Vài tuân sau, Bói-Cá bỗng thấy cá rô trong ao vơi đi. Xưa nay, cá rô cũng là món khoái 
khẩu của Cò, nghĩ vậy Bói-Cá nghi cho Cò. Gặng hỏi vài lần, Cò chỉ nói: 

- Rô cũng như diếc, chắc là cũng chuyện của ông Trời. 


BóI-Cả lại càng nghĩ, liên nghĩ ra kế. Hôm tới hội xóm, nhân lúc Cò dự hội, sẽ lén về 
sớm, tạt qua nhà, điều tra đột xuất hiện trường xem có dấu vết của đám rô mất tích không. 


Ngày hội đến, giữa lúc tật cả say sưa hát hò, Bói-Cá ba chân bốn cắng chạy về nhà Cò. 
Chăng khó khăn gi, đi vào phía sau, BóI-Cá sửng sôt lâm bâm: 


- Chết thật, nguyên đống xương to. Toàn xương cá rô! 
Chưa dứt lời, Bói-Cá nghe phía bên tô mình giọng Cò la toáng: 
- Chết thật, nguyên đông xương to. Toàn xương cá diễc! 


Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


Gbim khôi 


Bói-Cá vốn tính điệu. Bộ áo cánh 
cầu kỳ, lúc nào cũng như đi hội. Quanh 
năm đánh bắt ở ao, việc soi gương, 
ngăm vuốt cũng thành thú vui. Càng 
ngăm, ngài cảng thây mình đẹp, chắng 
có chỗ nào để chê. 





Bùi Quang Khiêm 


Ngày nọ, hội đồng xóm chim quyết định tìm biêu tượng đẹp nhất, trao đanh hiệu 
“chim khôi”. Có vài tiêu chuân. Tài kiêm sông là một. Tình thần dũng mãnh, bay 
nhanh, mỏ cứng, vuôt sắc là hai. Bộ cánh đẹp, hình hài cần đôi và khuôn mặt thanh tú 
là ba. Bói-Cá tự kiêm rôi kết luận: 

- Dứt khoát “chim khôi” là Bói-Cá ta chứ chắng thể khác được. 

Theo lệ, sau khi hội đồng nhất trí, sẽ giao cho Cú - họa sỹ tài năng có trí óc tỉnh 
khôn - vẽ bức tranh chân dung. Ngày vĩnh danh sẽ treo tranh lên. Toàn thê các hộ chim 
trong xóm sẽ đông thanh xướng tên. BóI-Cá mơ ngày ây. Ngài đi vận động các bô lão 
hội đông. 

Vừa quà cáp, vừa ăn nói khéo léo, lại kê lễ chỗ thân quen... Ngài lại hứa tài trợ cuộc 
th băng sô cá tích trữ nhờ đánh bắt cả tháng, ăn uông kham khô. Rôt cục ngài cũng 
thuyết phục được hội đồng trao danh hiệu “chim khôi” cho mình. 

Vốn yêu cái đẹp, lại cũng để đảm bảo hình ảnh truyền thông, Bói-Cá quyết định hợp 
tác sâu sắc với Cú. Bức họa phải hoàn hảo mới được. Ngài mang đô ăn, quả cáp đến, 
kè kè ở tổ Cú. 

Bói-Cá cũng chăng đòi hỏi gì nhiều nhặn, chủ yêu nhờ vả nét vẽ của Cú giúp cải 
thiện thâm mỹ. Côt sao có hình ảnh mạnh, can đảm và hoạt bát hơn. Thê hình tráng 
kiện hơn. Đôi mắt tình nhanh hơn. Riêng mỏ cho bé lại chút, nhưng vân sắc bén, là ôn. 
Nói chung xứng đảng chìm khôi. 

Cú nề nang và cũng nhân dịp này trả ơn Bói-Cá giúp đỡ hồi thiêu đói, nên hợp tác 
nhiệt tình. 

BóI-Cá đẹp lòng. Ngài ăn no, ngủ kỹ, ngóng phút đăng quang. 

Ngày hội, chim nô nức kéo về. 

Cỗ bàn bày ra. Thông báo thể lệ. Giới thiệu hội đồng... Sau đủ nghi thức, tới tiết 
mục chính: xướng danh “chim khôi”. BóI-Cả vờ khiêm tôn, năm trong lùm cây, chỗng 
mông về phía tranh. Đợi đám đông xướng tên. 

Tranh được đưa đến. Mảnh khăn che gỡ ra. Đám chim dự khán ô lên, đông thanh hô: 

- Diễu hâu! 

Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


CAIAN 

Dạo gân đây, họ nhà Sẻ đông lên, cái 
ăn lại khó kiêm hơn trước. Qua mùa gặt, 
nhà Sẻ bị đói ăn. Sẻ lớn nom hốc hác. Sẻ 
non xơ xác, suy dinh dưỡng. Nhìn Sẻ chỉ 
thây đâu với mỏ. Sẻ bàn nhau đi học trí 

x2 khôn của Bói-Cá và Chim-Lợn, tìm kê 
Ti ` : l | — )y cứu sông nhà Sẻ. 
| Bùi Qu = Khiêm _BóiCá và Chim-Lợn thương lắm, 

đông ý dạy cho trí khôn. 






BóI-Cá chân phương: 

- Thuận lẽ tự nhiên. Sinh nở đúng lúc, vừa phải thôi. Dạy bọn trẻ học bay nhảy. Rèn tình 
mắt, sắc mỏ. Luyện khỏe cánh, chắc cơ. Chịu khó kiểm ăn ở đồng và vườn xa hơn. Tập ăn các 
loại hạt và sâu cho quen. Nhất định sẽ sung túc. 

Sẻ vẫn băn khoăn. Lâu nay cô chịu vất vả mà nghe ngày no âm còn xa xôi quá. Sẻ chờ kế 
Chim-Lợn. 

Chim-Lợn nghĩ khác: 

- Kế Bói-Cá chưa khôn. Kiếm ăn thì phải tới chỗ nhiêu cái ăn. Bay xa rạc cánh, mà đâu 
chắc đủ ăn. Nhìn bọn chim Sâu xem, nhảy cả ngày vẫn đói, có lớn được đâu!? 

Sẻ chột dạ: 

- Vậy phải làm sao? 

Chim-Lợn thong thả: 

- Từ đây vào xóm làng người ở gần hơn. Ở đó, thóc lúa chật kho. Ăn không hết lại phơi 
cơm nguội. Trẻ con biếng ăn, thức ăn văng vãi quanh nhà. Ấy là chưa kế hàng tuần họ mua đô 
mới; thức ăn cũ bỏ đi. Thế thì còn lo gì cái ăn cho nhà Sẻ!? 

Sẻ nghe xong, mắt sáng lên. Trông dáng vẻ Chim-Lợn to béo, sung túc, thây lời nói cảng 
đáng tin. 

Từ đó, sớm sớm, rợp trời Sẻ bay vào làng. Hè nhà, bếp ăn, sân vườn... đều sẵn cái ăn. Lại 
phát hiện cả những đồng rác to đầy đô ăn. Sẻ bảo nhau: 

- Ông Chim-Lợn quả là mưu trí. Từ khi vào xóm kiếm ăn đến giờ, chưa sai lời nào. 

No ấm, đàn Sẻ lớn khỏe, lông cánh mịn màng. Sẻ già nghĩ xa: 

- No tôi, phải dự trữ lâu dài. Nay chuyền hắn vào xóm, ở các ông nứa, hỗc mái, khe tường... 
để vận chuyên về kho nhanh, bớt công xây cất. 

Đàn Sẻ rời xóm chim, định cư làng người. Có của ăn - của đề, về thăm xóm chim thưa dân. 

Một lần gặp Sẻ choal, BóI-Cá hỏi thăm, Sẻ bảo: 

- Lo tích cốc phòng cơ, bận lắm nên ít về thăm. 

Xong lại bay đi vội vã, ra dáng kẻ bận bịu. 

Bằng đi, chả còn thấy bọn Sẻ về nữa. Nhớ lũ Sẻ con, Bói-Cá nhờ Cò nhanh nhẹn đi thăm 
hỏi. Cò sốt săng nhận lời, chiêu về mệt lử nói: 

- Vào tít trong làng, tìm mãi không gặp nhà Sẻ nữa. Hình như là chúng chuyền làng nào 
giàu hơn trôi! 

Bói-Cá lâm bẩm: 

- Lạ nhỉ, sao mà khuân đồng dự trữ được. Thế xóm làng thay đôi gì không? 

Cò trả lời: 

- Đông vui lắm. Còn có quán mới, đề biển “Chim Sẻ đủ món!”... 

Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


PHEP TÁC 


Diêu-Hâu là tay săn môi ác chiến, chắc chỉ 
chịu thua Ung hay Đại Bàng. Gã không hòa 
đồng, mà sống tách biệt. Dạo gân đây, do hay 
kiểm ăn trong làng, đôi lúc mới qua lại xóm 
chim, thoặt đến thoắt đi. 

Sự xuất hiện của gã rất phiền toái vì gã 
chuyên bắt gà, vịt của làng người. Gã lại rất 
háu ăn, ngày nào không bồ xuống đàn gà ba, 

Bùi Quang Khiêm bốn bận, ngày đó chưa xong. 
Bói-Cá lo lăng: 

- Cứ đà này, rồi người ta sẽ lại săn chim, bù vào số gà bị mất. Tai họa thật khó lường. 

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách cả xóm chim họp lại, gây sức ép với gã. Thê rôi, xóm yêu 
cầu Diều-Hâu tới buổi họp do Bói-Cá chủ trì, đủ loài lớn bé tới dự. 

Chúng loài góp ý nhao nhao. Nào là, Diều-Hâu bắt môi phải có phép tắc. Bắt gà cũng 
tùy nơi tùy lúc, không gây oán thù chất ngất. Nào là, săn bắt vừa đủ thôi, phải báo cáo xóm 
vỀ SỐ lượng. Một SỐ còn động viên gã tập chén sâu bọ, thậm chí ăn chay... 

Nghe xóm kêu gào, gã không nói gì, chỉ gườm gườm. 

Bói-Cá hỏi Cò: 

- Gã nghe có hiểu không nhỉ? 

Cò đáp: 

- Hiểu chứ, nhưng chưa biết ý ra sao. Vậy, từng phần một, bắt gã phải thông nhất với 
đại diện xóm, rồi mới họp tiếp. 

Bói-Cá nghe lọt tai, liên đưa ra phiên tổng hợp ý kiến, có bốn phần phép tặc. Kết thúc 
mỗi phân, cắt cử một phiên dịch thông nhất lại, ghi biên bản với gã ở sau phòng họp. Điểm 
chỉ vào biên bản xong, mới bàn tiếp phân sau. Bốn đại diện là Sẻ, Gáy, Sáo và Khướu. 

Từng phân một, dù phải thảo luận với đại diện hơi lâu, nhưng Diều-Hâu đều nộp lại 
biên bản đã nhất trí và điểm chỉ. Xong việc, Diêu-Hâu về. Xóm tổng kết nốt rôi nghỉ, cảm 
thây nhẹ nhõm. 

Riêng BóI-Cá chưa yên tâm hoàn toàn: 

- Xong biên bản, nhưng cần nghe ý kiến bốn đại diện! 

Tìm mãi chăng thấy bốn vị đại diện. Chỉ còn lại bãi lông cánh, lông cổ, vương vãi khắp 
gôc cây. 





Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


ƒ Z//( /⁄Ø(/ 


L lÚ Vận may đến vào một ngày đẹp trỜI. MớI sáng 
"\/£ sớm, Bói-Cá đậu trên cành còn chưa hết ngái ngủ, 
| ⁄ thì một con Diếc lờ đờ bơi đến... Không biết Diếc 
W béo hay bụng đói mà bữa nay ngon miệng thê! 

Đang ăn, thấy mắc trong cô vật øì. Lôi ra, Ngài 
phát hiện một viên ngọc xanh, ánh hông tuyệt mỹ, dường như trong bụng cá đã lâu. 

Bói-Cá nghĩ: Báu vật may mắn. Cất thật kỹ! 

Rồi lập tức mang về giấu kín trong hang sâu. 

Lạ thay, vài ngày sau, Bói-Cá đã nghe chúng chim xì xào rằng Ngài trộm trứng nhà nào về cất 
trong hang. Kẻ độc môm còn bảo, Ngài ăn phải cá biến đối giới tính, nay bỗng đẻ trứng... Phải 
gan lắm, Ngài mới không phát điên. Rồi bọn chim cũng quên. 

Chim quên, thì rắn nhớ. Nghĩ là trứng, bọn răn nô nức mò vào hang. Di nhiên là căn rồi, gẫy 
răng mới biết nhằm. Chỉ khổ Bói-Cá mây phen suýt bị bọn cạp nong mô trúng. Chán thì chúng 
cũng bỏ đi. Còn Ngài rã rời sau nhiêu đêm thức trăng. 

Nhưng giữ cả ngọc quý lẫn bình yên sao mà khó thê... Có người trong xóm lúc tối qua bờ đê 
đầm nước, thấy ánh sáng hồng xanh phát ra từ hang. Đoán chừng chỗ ây có ngọc quý, hôm sau, 
hăn rủ nhiều người đi săn lùng. 

Cảnh giác, Ngài đã đào nhiêu chỗ giấu. Họ đục, thì Ngài chuyên. Chiến sự ác liệt, chỉ vài hôm 
mà xới tan bờ đê. Điệp khúc đào-dịch-đào-dịch... cứ thể vây hãm. Mỗi lúc, viên ngọc như một 
nặng thêm. Ngài lom khom mãi, đến sụn lưng, quẻ cắng. Lại còn nhịn đói mấy ngày. 

Phải liều thoát! 

Nhân lúc đám người đang ham đào xới, Ngài dùng mỏ cắp ngọc báu lao qua cửa chính. Liều 
hóa may: cửa hang bỏ ngỏ. Dù đói mờ mắt, Ngài hết sức bình sinh tăng tốc thoát ra. Đang mừng 
vì sắp qua cơn nguy, bỗng đâu có thăng bé tinh mắt nhìn thấy, nhanh tay phi cành cây gộc thắng 
vào Bói-Cá. 

Viên ngọc thì nặng, sức đã tàn, cú ném lại đầy uy lực... trước mắt Ngài như đã thấy Diêm 
Vương vẫy tay. 

Hoảng loạn, kinh hãi, Ngài lập cập hoác cái mỏ ra. Thê là, viên ngọc rơi tốm xuống đầm nước. 

Rớt mất viên ngọc, thân ngài lại nhẹ tênh. Ngài vọt lên, né cú va thần sâu. Giậy chỉ sượt qua, 
cũng dứt tung cả mảng lông Bói-Cá. Tý chết! 

Đám người liên bỏ Bói-Cá, lao vào đầm lùng sục viên ngọc. Cả tháng sau vẫn còn đánh cãi 
nhau âm ï. 

* Hậu chuyện: 

Mỗi khi nghĩ đến trận truy sát gớm ghiếc, đôi chân Ngài bất tuân ý chí, cứ run bần bật. 

Tháng ngày qua đi, hôm nay, hiên ngang giữa xóm, Bói-Cá giảng bài: 

- Sông ở đời, khi vào sinh ra tử, muốn còn toàn thây phải có trí khôn. 

Đám chim học trò hỏi: 

- Triết lý Ngài tâm đặc là gì? 

BóI-Cá ưỡn ngược: 

- Không tham của nả. Quăng báu vật cho lũ tham lam tranh cướp! 

Hầu hết bọn chim non gật gù thán phục. Có vài đứa bụm miệng cười. Còn Ngài len lén nhìn 
chỗ bụng, nơi vận may ra đi và đám lông không bao giờ mọc lại. 





Bùi re rn 


Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 





4 
: Ẳ ` „ 

ị _ Ắ “ TỊCH 
\ Àl/ Ỉ \ Danh tiêng của Bói-Cá lẫy lừng. Cơ 
X _ Ị Ủ⁄ Kế T thê săn gọn, chỉ khoảng 40 gram. Nhưng, 
| `" & „ NhG£/ ăn khỏe†l Môi ngày xơi 25 gram cá; môi 
`--> Sóc lỪZ=. & tháng XƠI cá bằng 20 lần trọng lượng cơ 
r2, | thê. Tốc độ sâm sét. Ngài vọt 40 km/giờ là 
sS ren , v I/(005 thường. Họ nhà ngài bên Úc châu còn có 
lì 0v b VY 46 k f í “Ê kẻ chơi trội, bay trêu ngươi trước mũi xe 


hơi đang chạy 70 km/giờ! Sức bền cũng 

øớm. Có giống Bói-Cá di trú, mỗi đợt đi 

hơn 3000km, vừa bay vừa ngẫm sự đời. 
Thiên hạ còn đặt nghệ danh "bói" cho tuyệt kỹ gia truyền: bay như kẻ chỉ, cắm mỏ lên mặt nước 

như đinh tán ri-vê, trong 1/4 chớp mắt. Cá bắt rồi mà bọt nước vẫn chưa tóc lên. 

k* x % 


` Bài Quang Khiêm 


Ngẫm mình đã no, tài khéo, tinh khôn có thừa, Ngài quyết giao lưu mở mang học hỏi thêm tuyệt kỹ. 

Bọn Sơn-Ca, Họa-MI, vui vẻ dạy ngài luyện thanh, học hát. Cao trong vắt, thập trầm hùng... ngài 
hăng hái tiếp thu. Được cái hiểu đời, nhanh trí, chắng mây chốc say đăm âm nhạc. 

Chơi với tụi Chào-Mào, Gà-Lôi, Chim-Công, ngài học cả thời trang. Tô mũ, tỉa áo... 

Ngài còn học của Cú món ảo thuật quay đầu 360 độ. 

Ngài càng rèn bí kíp các loài, thì tài lẻ gộp thành tài chăn. Ngài thạo mọi thứ: đường nét cũng làm 
được, mà thuyết giảng chắng thua ai. 

k*  % 

Xóm chim nay được tín nhiệm tô chức hội thi bắt cá cho anh tài khắp nơi. Bọn BóI-Cá nơi nào 
cũng vậy, vẫn bí kíp gia truyền ây. Riêng Ngài lợi thế sân nhà và đây mình tài nghệ. Chỉ có Ngài mới 
làm nên kỳ tích! 

Đôi thủ từ các nơi kéo về, ngày đêm luyện tập, chờ ngày thi thô. Riêng Ngài có thêm lịch: sáng hát, 
chiêu thời trang, chập tối lại ảo thuật. 

Sự việc này khiến đối thủ hoang mang, tủi thân. Nhưng, có than thở kém tài, thì bọn Bói-Cá cũng 
biết làm gì hơn ngoài bắt cá?! 

Ngày thị, chục chiễn binh dàn khắp mặt sông, hồi hộp chờ lệnh. Luyện rõ lắm, mà so tài chỉ một 
lượt bắt. Tính cả tốc độ, dáng vẻ, tinh nghề... Bô lão chưa ra. Nghe chừng căng thắng, Ngài cất giọng 
hát, ra dáng kẻ học hành bài bản. Cả xóm vỗ tay. Tiếp đến, Ngài nhảy qua nhảy lại, còn điệu hơn sàn 
diễn, lông áo phât phơ. Khán giả lại được phen trầm trô. Khi giám khảo ra, Ngài còn kịp xoay vòng ảo 
thuật, khiến xóm nức nở mãi chưa thôi! 

Sau tiếng hô: 

- Bắt cái 

Đồng loạt dàn Bói-Cá lao thắng như kẻ chỉ. Trong nháy mắt, đáp nước êm ru. Cặp cá nhẹ nhàng, 
thuần thục vọt lên, như cảnh phìm trong mơ. 

Ngài lao như mọi ngày, nhưng không hiểu sao đường bay loăn ngoăn như bọn nhặng xanh. Lúc 
đáp, đập cái tốm, nước văng tóc. Rõ con cá ở sân, vươn mỏ bắt cặp, ba bốn lần vẫn trượt. Cuỗng quá, 
Ngài thò cả chân ra để túm. Ấy, nhưng do bắn loạn, Ngài sặc nước âm ï... 

Cuối cùng cũng tóm được một con cá bột nhãi ranh. Lông ướt nhèm, bụng no nước, Ngài ê chê leo 
lên cành trong sự im lặng đáng sợ của cổ động viên. 

k* x % 

Ngài đội số; giải anh tài thuộc về kẻ xứ khác. 

Nhưng, bô lão trao cho ngài huy chương “Bói-Cá tạp kỹ”. 

Kỳ tích đồn xa: Gần trăm năm, mới lại có Bói-Cá sặc nước! 

Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


BÍ MẬT KINH HOÀNG 


Ỹ š Lúc này, Bói-Cá làm tổ ở một góc yên tĩnh và 
J⁄ —— kín đáo ven đề, đê chiêm nghiệm việc đời. 

" Một ngày đâu hè, một gã chim lạ phương xa 
đến. Trông gã rất phong trần, rắn rỏi. Gã có vóc 
dáng dũng mãnh, ánh mắt uy lực, nhưng rất lịch 
sự. Gã có chỏm mào kỳ lạ màu tím trên đầu; sau 
này Bói-Cá đặt biệt danh “Mũ- Tím”. 

Mũ-Tím tới nơi vắng vẻ chỗ Bói-Cá làm tổ, 
lặng lẽ bay đến bên cạnh. Gã đậu xuống nhẹ nhàng 
khiến Bói-Cá giật mình suýt rơi Xuông nước. 

Mũ-Tím hỏi khẽ: - Ông là chủ chốn này phải 
không? 

Bói-Cá: - Vâng, vâng... chính là tôi. 

Ngài hơi lo lắng. Nghề “bói” gia truyền này 
dạy Ngài đậu ở nơi kín đáo, hơn nữa Ngài lại có 
tầm quan sát siêu đăng. Vậy mà gã này tới đậu 
ngay cạnh, êm ru, Ngài không hề hay biết, đủ thây nội công gã phải thâm hậu ghê gớm thế nào. 

Mũ-Tím: Tôi muốn thuê hang của ông 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian ấy, ông ở quanh bờ đê canh chừng cửa hang 
cả ngày lẫn đêm. Công xá tôi trả ông hậu hĩnh. Hơn nữa, khi ông gặp nạn, tôi sẽ trợ giúp. 

Sau khi trao đối, Bói-Cá đồng ý. 

Mũ-Tim lại yêu cầu Bói-Cá sắm cho những đồ sau đây: 3 cật tre vót nhọn, dài 15 xăng-ti-mét; 1 gói diêm sinh 10 
gam; và Ì sợi lông chim trĩ Š màu. 

Mũ-Tím không quên dặn lại là tuy canh chừng giúp, nhưng Bói-Cá tuyệt đối không được tọc mạch về việc sẽ nhìn 
và nghe thấy. 

Ban ngày hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đêm đến, những bí mật kinh hoàng xảy ra trong hang. 

Đêm thứ nhất, Bói-Cá từ xa bờ đê nghe thấy những tiếng khóc lóc oán than văng vắng ghê rợn, sau những tiếng 
rít như cung tên xé gIó... 

Đêm thứ hai, toàn những tiếng nỉ non não nề trong hang bập bùng ánh lửa vàng. Khói từ hang bay ra, chỉ phảng 
phất, mà cũng gây cho ngải xây xâm mặt mũi, suýt ngất. 

Đêm thứ ba, những tiếng hú hét man rợ khiến dựng tóc gáy. Trước khi tắt tiếng, một quầng sáng 5 màu ma quái 
rập rờn trong bóng đêm. 

3 đêm ấy, ngài tuyệt nhiên không thê ngủ. Vừa sợ, vừa tò mò.. 

Hết 3 ngày, Mũ-Tím rời hang, trả công đầy đủ và lịch sự chào Thị biệt. Bói-Cá lao vào hang và sửng sốt thấy: mọi 
thứ y nguyên, đồ đạc ngay ngắn. 3 cật tre, l gói diêm sinh và 1 sợi lông chim trĩ đặt gọn gảng trong góc. 

Từ hôm ấy, ngài cứ bị ám ảnh vì những sự ma quái diễn ra không thê lý giải. Ngài mất tự tin vào sự từng trải của 
bản thân. 





Bùi Quang Khiêm 


tt £ % 

Bẵng đi, lại một mùa hè. Mũ-Tím lại xuất hiện trước sự sửng sốt của Bói-Cá. Gã lại thuê hang 3 ngày và yêu cầu 
3 cật tre vót nhọn, Ï gói diêm sinh, l sợi lông chim trĩ Š màu. 

Lại 3 đêm mất ngủ, nghe những âm thanh ghê rợn, ma quái, văng văng trong ánh lửa bập bùng kỳ dỊ... 

Hết 3 ngày, Mũ- Tím lại trả công và từ biệt. Ngài vào hang, kiểm tra, để rồi lại sửng sốt thấy mọi thứ vẫn nguyên 
vẹn, ngăn nấp, như chưa hề từng có chuyện gì hồi đêm. 

Đã biết trước, nhưng ngài vẫn đờ đẫn trí não, không tài nào suy đoán được điều kỳ quặc gì xảy ra. Sự ám ảnh kéo 
dài và ngài hồi hộp chờ ngày Mũ-Tím trở lại lần 3. 

+ £ % 

Ngài đã không nhằm. Lại ngày đầu hè, Mũ-Tím quay lại thuê hang, vẫn yêu cầu y hệt những lần trước: 3 cật tre 
vót nhọn, I gói diêm sinh, l sợi lông chim trĩ Š màu. 

Mọi chuyện vẫn diễn ra ma quái vào ban đêm, ngày càng bí hiểm và kinh hoàng hơn. 

Hết 3 ngày, sau khi kiểm tra mọi thứ ồn thỏa, Bói-Cá quyết định hỏi Mũ-Tím về chuyện đã xảy ra trong những 
đêm ma quái. 

Bói-Cá: - Tôi đã giữ lời hứa và phục vụ ông. Nhưng nếu có thể, ông cho tôi "mở mắt" về những âm thanh, ánh lửa 
và quằng sáng ma quái đã xảy ra. Nó vượt tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi. 

Chừng như có vẻ thông cảm, Mũ-Tím nói: - Nếu tôi nói những bí mật ấy, ông có dám hứa sống đề dạ, chết mang 
theo không? 

BóI-Cá: Tôi xin hứa. Ông cũng thấy, 3 năm qua, ở vùng này còn không ai biết ông đã từng tới đây... 

Mũ-Tim gật đầu, nói tiếp: Vậy ông phải thê với trời đất. 

Bói-Cá: Xin thê với trời đất sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào được nghe hôm nay. 

Cuối cùng, Mũ-Tím đã kê cho Bói-Cá nghe về những bí mật kinh hoàng khiến ngài mất ngủ. 

Bí mật ấy là gì? 

Như đã thấy, Bói-Cá trọng danh dự, lại đã thê với đất trời. Đến giờ Ngài vẫn giữ bí mật ây trong lòng. Vì thế, vẫn 
chẳng ai biết điều gì đã xảy ra những đêm hôm ấy cả. 

Châu Chàng 


ó8 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


TOẠI NGUYỆN 


Đôi khi tài năng nở rất muộn. 
Ấy là trường hợp Bói-Cá. Chỉ 
dùng mỏ và các loại màu cây 
cỏ, đất đá, Ngài vụt thành họa sỹ 
lừng danh. Tài năng đắc dụng, 
Ngài được nhờ cậy đủ việc làm 
đẹp khắp xóm. 

Ngày nọ, Quạ Đen tìm tới, 
¬.\ trinh bày chuyện hệ trọng: 

Bài Quang Khiêm | - Cầu xin Ngài giúp rửa sự hỗ 
thẹn của tổ tiên. 





BóI-Cá: Nói ta nghe sự tỉnh! 

Quạ kề sự tích tô tiên vẽ lông với Công. Quạ vẽ Công đẹp như tiên. Đến lượt Công 
vẽ, vì nóng ruột đi ăn cỗ, Quạ giục Công đồ mực đen vào cho mau xong. Từ đó, lông 
nhà Quạ đen thui thủi, xâu xí chả giống ai. Cái cục đau khô muôn đời nuốt không trôi. 

Thương tình, Bói-Cá nhận lời. 

Giờ đây Quạ rất kiên nhẫn và tin tưởng giao phó. Bói-Cá trô tài tạo nên tác phẩm 
màu sắc phong phú, tinh tế, hài hòa. Nhiễêu ngày mới xong. Cả hai lại cùng kiểm tra tỉ 
mỉ. Phải nói bộ lông tuyệt đẹp, quyến rũ có phân trội hơn Công. 

Toại nguyện, Quạ-Đời-Mới cảm ơn và hăm hở về bây. 

Lại nói bầy quạ. Nay bỗng xuất hiện Quạ-Đời-Mới, nhận họ hàng, thì cho là quân 
lừa đảo. Chúng xúm lại đánh đuổi. Trải bao nhiêu trận tơi tả, kiên trì chịu đựng, mãi 
bây mới hơi tin. Gã sốc... 

Trở lại bây, thì bị ghen ghét màu lông đẹp. Chúng tây chay. Có chỗ ăn, không rủ 
gã. BỊ đói kinh niên, gã không dám ngủ. Trắng đêm dỏng tai nghe bẩy xì xào để đoán 
đường kiếm sông. Gã một... 

Nạn đói hết, trớ trêu thay bọn quạ quay sang thích màu lông đẹp. Chúng thay nhau 
xin lông đề trang điểm, không thể từ chôi! Nửa đêm đang ngủ lắm đứa còn lẻn đến nhồ 
trộm, đau buốt óc. Gã xơ xác... 

Mãi sau, những rắc rôi của bây cũng bớt. Gã thích nghi... 

Đúng khi cuộc đời sắp trả lại ngày tháng tươi đẹp, thì... 

Dân xóm nhận ra bộ lông tuyệt mỹ, lấp lánh giữa bây quạ đen thui. Họ đôn là chìm 
thân. Nếu bắt được ngâm rượu thuốc, thì uống một chén sẽ trường sinh bất lão, cầu 
được ước thấy, khỏe đẹp như thần tiên! 

Rồi đó, cả xóm họp thành đội săn hùng hậu, có đủ loại dụng cụ. Họ lùng sục ngày 
đêm truy bắt dường như không biết mệt. Mỗi ngày vài trận chết hụt, gã kiệt sức vì 
chạy trôn. 

Cùng đường øgã lết đến hang Bói-Cá, kêu khóc thảm thiết, kế lại những tháng ngày 
khô sở cùng cực. Rồi, năn nỉ xin Ngài phục chế màu đen nguyên thủy. 

Bói-Cá đành theo. Lần này, cách Ngài làm Quạ toại nguyện giống hệt cách Công 
làm thuở xưa. 

Châu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


ƯỚC MƠ 


Bây giờ, Bói-Cá kế chuyện 
cho bọn chim non trong xóm từ 
những điều mắt thấy tai nghe ở 
nơi phố thị. 

% 

Ấn nơi xóm vắng, đầu ngõ hiên 

Ã .< ngang cây vôi cô thụ. Cuối ngõ, 
Bùi Quang Khiêm chỗ đôi căn nhà nhỏ xinh, lại nép 
mình một cây dâu ta. 

Cây dâu có vòm lá xanh mướt bao trùm cả một khoảng sân rộng mênh mông. Những 
lúc ban trưa, vài tia năng mỏng manh xuyên qua được những lớp lá dày, vẽ xuông sân 
những bông hoa nắng, khiến lữ khách ngắn ngơ. 

Hơn nữa, nó ra quả gần như quanh năm. Lớp lớp quả chín quả xanh mọc kê nhau 
liên tiếp. 

Hót. Tiếng chim... Vòm lá diệu kỳ nơi xóm vắng ấy là mơ ước của bọn chim. Nhưng 
cũng là nơi giăng bẫy. Chủ nhà là tay mê chim hót hay; treo dưới bóng cây chiếc lông 
tự chế 2 ngăn. Một bên là chú chim môi hót véo von cả ngày. Bên kia cửa mở gọi mời, 
có sẵn nước uống... Bữa nọ, có chú Khướu rất đẹp theo tiếng hót, tìm đến cây dâu. 
Ăn quả no nê, chú khát nước, rồi chui vào lồng. Đang uống nước, cánh cửa lông sập 
xuống. Chú chim tự do nay đã là tù binh. 

Oan nghiệt! 

Nó hoảng sợ, đâm đầu như điên vào vách lồng, hòng cô thoát. Vô ích. Cô chim bên 
cạnh vẫn véo von ca ngợi sự sông tươi đẹp... Rồi dâu chín lại được mang vào lông. 
Nước uống tiếp thêm. 

Thế rôi, Khướu ta không còn sợ nữa. Thì ăn, thì uống, nhưng không hót. Nó nào có 
biết hót. Hình thể đẹp mắt, chứ øiong hát, thì tuyệt đôi vớ vân! 

Thấy chim đẹp không hót, ông chủ chán. Một ngày, ông mở cửa lông, trả lại tự do. 
Sung sướng, Khướu vọt ra khỏi cửa, bay lên, tận hưởng bầu trời trong xanh. 

+  % 





Cô chim môi còn lại cô đơn. Rồi một sáng tỉnh mơ, đang dụi mắt, nhận ra anh 
Khướu tự do hôm nọ đã quay lại ngăn lông nơi từng bị giam câm. 

Kinh ngạc hơn, Khướu ta đã có kiểu nói của một triết gia. Gã tuyên bố: 

- Ở đâu có thức ăn, nơi ây có tự do! Ngăn lồng này là mơ ước của ta. Nơi đây, giây 
phút hạnh phúc nhất của ta đã đến. Chăng cân phải hát mà vẫn có thức ăn ngon. 

+ £ % 

Bói-Cá nhận thấy ngăn lồng bên cô chim có tài ca hát luôn cửa khóa then cài, không 
một giây sơ sây. Từ lúc Khướu quay lại, tiếng hát của cô thêm phần ai oán. Nhờ thế, 
dụ được thêm rất nhiều chim. 


Châu Chàng 


7 2 Kinh tế và Dự báo 


KHOẢNG LẶNG 


BÙ NHÌN 


Xóm người đông lên, ruộng vườn mở mang 
ra phía xóm chim. Ban đầu thì ổn, sau đó rắc rỗi 
bắt đầu kéo đến. Tụi chim tranh thủ thu hoạch 
hoa lợi từ chuỗi, na, tới rau và rồi cả lương thực 
như ngô. Người trong xóm bèn dựng các ông Bù 
Nhìn dữ tợn, tay chân nghêu ngào, khiến lũ chim 
rất sợ, không dám bén mảng. Nhưng, rôi chúng 
cũng phát hiện ra Bù Nhìn chăng qua là thứ rơm, 
tre quen thuộc, nên lại tiếp tục đánh chén. 

Không khí thù địch lên cao. Chắng bao lâu, vệ 
sĩ canh vườn mới xuất hiện, kết quả của thời đại 
công nghệ số: rô-bốt. Bọn “người” này tỉnh vị, 
vật liệu tốt, tư thê hiên ngang. Đặc biệt, mỗi rô- 
bốt được trang bị nhiêu phương tiện chiên đấu 
với bọn chim. 

Thôi, thế là toi đời. Còn đâu rau màu, hoa 
quả... Bọn chim hết cách, đến hỏi cao kế của 
Bói-Cá. Nhiêu kinh nghiệm, lại theo dõi kỹ thời 
sự công nghệ, BóI-Cá nói: 

h - Chúng bay gặp kẻ thù 4.0 rồi. Không nghiên 
Bùi Quang Khiêm cứu kỹ không được. Phải tìm hiểu kỹ hành vị, 
may ra mới có cách đôi phó. 

Một cơ số trinh sát viên được cử ra thăm dò, về báo tình hình. 

Sẻ: Chúng bắn đủ thứ đạn súng, đứng cách 50 mét là chết hết cả rôi. 

Xóm chim xanh mặt. 

Sáo: Bọn rô-bỗt khiếp lăm, thích cao là vọt cao, thích to là tự phinh to. 

Cả đám lè lưỡi. 

Cò: Úi giời, ăn thua gì, bọn nó còn quát ra siêu âm. Dơi bay qua còn rụng xuống, nói 
øì chim. 

Bọn chim chúi mặt, bịt ta1. 

Chim Sâu: Lại có mùi hăng hắc, như chất độc hóa học. Cách vài chục thước đã thây 
giản, sâu, bướm nằm la liệt. 

Khỏi phải tả nỗi kinh hoàng ám ảnh xóm chim. Nghe xong Bói-Cá bóp trán hôi lâu, 
thở đài: 

- Ghê thê này, thì hết đường rôi. Cách cuỗi cùng là thuê bọn Chuột cô vân. Bọn này vốn 
giỏi tránh bãy, lại tinh nhanh. 

Quả nhiên bọn Chuột tài. Chỉ đôi bữa sau, đã thây gửi báo cáo tư vấn: 

"Sau khi nghiên cứu thực địa, trèo cả lên cổ rô-bốt kiểm tra, chủng tôi kết luận như sau: 

1. Các rô-bốt này rất hiện đại, có khả năng đuổi đánh chỉm. 

2. Các thông tin báo cáo ngài yêu cấu xác nhận đêu sai. Các trinh sát của ngài do sợ 
quá đêu đứng nhìn rô-bốt từ khoảng cách ngoài 200 thước và tưởng tượng. 

3. Các rô-bốt [My rất hiện đại, nhưng từ Âhi ra rIÔnØ đuổi chim vẫn chưa hề được lắp pm. 





Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


Tài liệu dẫn nguồn (gốc) 

[1] Vương Quân Hoàng. (2017). Kế hoạch hoàn hảo. K2 tế và Dự báo, 513), 66. 
[2] Vương Quân Hoàng. (2017). Nhẹ gánh, thảnh thơi. K22 tế và Dự Báo, 514), 100. 
[3] Vương Quân Hoàng. (2017). Gia truyền... KZ2⁄ tế va Dự báo, 516), 64. 

[4] Vương Quân Hoàng. (2017). Chim sư. KZ2⁄ tế va Dự báo, 517), 100. 

[5] Vương Quân Hoàng. (2017). Dinh cơ. K⁄2⁄ tế và Dự báo, 519), 64. 

[6] Vương Quân Hoàng. (2017). Liên doanh. KZ⁄ tế và Dự Báo, 5020), 64. 

[7] Vương Quân Hoàng. (2017). Chim khôi. K⁄2⁄ tế và Dự báo, 523), 64. 

[8] Vương Quân Hoàng. (2017). Cái ăn. K⁄2⁄ tế va Dự báo, 5(425), 631. 

[9] Vương Quân Hoàng. (2017). Phép tắc. K⁄2⁄ tế và Dự báo, 526), 64. 

[10] Vương Quân Hoàng. (2017). Vận may. K2 tế và Dự báo, 531), 64. 

[11] Vương Quân Hoàng. (2017). Kỳ tích. K2 tế vả Dự Báo, 5(432), 64. 

[12] Vương Quân Hoàng. (2017). Bí mật kinh hoàng. K22 tế và Dự Báo, 534), 68. 
[13] Vương Quân Hoàng. (2017). Toại nguyện. K2 tế và Dự Báo, 5035), 64. 

[14] Vương Quân Hoàng. (2018). Ước mơ. K2" tế và Dự báo, 51(1), 72. 


[15] Vương Quân Hoàng. (2018). Bù nhìn. Z2 tế và Dự Báo, 51(2), 64. 


